Hướng dẫn cách tải và sử dụng ứng dụng 
VHome 


Giới thiệu chung về ứng dụng VHome 

Home Camera Viettel là thiết bị camera an ninh thông minh, thiết bị an ninh tốt nhất 
thị trường với hệ thống máy chủ và kho lưu trữ dữ liệu được đặt tại các quốc gia do 
Viettel quản lý. Với nhiều chức năng cao cấp như: Chức năng AI phân biệt chính 
xác chuyên động của người và vật, chế độ đàm thoại 2 chiều giúp bạn trò chuyện 
trực tiếp với người thân trong gia đình, cảnh báo khi phát hiện chuyên động bất 
thường. ,...giúp bạn theo dõi những gì đang diễn ra trong ngôi nhà của mình, đặc biệt 
với trẻ nhỏ và người già Ngoài thiết bị camera gia đình, Viettel cũng đã ra mắt ứng 
dụng VHome. 


¬ 


HƯỚNG DẪN 


vietteL 
"3 ỉ „"; telecom 


Ứng dụng được phát triển bởi các kỹ sư kỹ thuật của Viettel cho phép người dùng 
dễ dàng quản lý camera Viettel mọi lúc mọi nơi như cài đặt, xem video từ xa, gọi 
điện, điều khiển, nhận thông báo khi có sự cô... Các thao tác bất thường mang đến 
trải nghiệm khách hàng hoàn thiện hơn. Hướng dẫn khách hàng tải và đăng ký tài 
khoản VHome Để quản lý Camera Viettel thông qua ứng dụng, trước tiên bạn cần 
tải và đăng ký tài khoản VHome theo các bước sau: 

Bước l1: Tải ứng dụng VHome trên Google Play hoặc Apple Store. 


- Sử dụng điện thoại của bạn để kết nối Internet - Chọn Google Play Store/CH 
Play/Store hoặc App Store đối với người dùng hệ điều hành IOS - Tại ô tìm kiếm 
danh sách ứng dụng, nhập từ khóa "VHome Viettel” - Chọn "Cài đặt", đợi vài phút 
rồi mở ứng dụng đề truy cập dịch vụ 

Bước 2: Đăng ký tài khoản Bước 3: Chọn quốc gia và nhân Next 

Bước 4: Chọn đồng ý với điều khoản dịch vụ 

Bước 5: Nhập số điện thoại đi động và mật khẩu 

Bước 6: Nhập mã xác minh và nhắn Next 

Bước 7: Chuyển sang giao diện đăng ký thành công Một cách khác là khi bạn đăng 
ký dịch vụ Camera của Viettel, bạn sẽ lấy thông tin tài khoản để đăng nhập vào ứng 
dụng VHome. Cụ thể, nêu sử dụng người dùng mạng nội bộ Viettel, khách hàng sẽ 
nhận được tin nhắn bắt đầu từ 155, còn sử dụng đầu số của nhà mạng khác sẽ nhận 
được tin nhắn từ DV_CODINH. Nội dung tin nhắn là: "Cảm ơn quý khách đã sử 
dụng dịch vụ camera của Viettel. Đầu vào của khách hàng là <ten nguoi dung>. 
Trang đăng nhập là <mat khau> 

Sau đó, bạn đăng nhập vào ứng dụng VHome Home Camera với tên đăng nhập và 
mật khẩu được cung cấp. Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyên đến 
giao diện chức năng của camera. Bạn có thể đổi mật khẩu trên ứng dụng VHome 
Viettel 

Đăng nhập và thêm thiết bị vào tài khoản VHome của bạn 

Khi bạn đã có tài khoản, hãy đăng nhập vào ứng dụng VHome và thêm thiết bị 
camera vào tài khoản của bạn. Làm theo các bước dưới đây: Bước I: Đăng nhập tài 
khoản ứng dụng VHome, sử dụng số điện thoại đã đăng ký và đặt mật khâu Bước 
hai: Thêm thiết bị vào tài khoản quản lý Trên màn hình chính của ứng dụng khách, 
bắm vào nút "Add Device" hoặc dấu "+" ở góc trên bên phải màn hình. Đặt lại thiết 
bị của bạn khi đèn xanh trên thiết bị nhấp nháy. Sau đó quét mã QR trên thiết bị của 
bạn đề bắt đầu kết nối với tài khoản của bạn. ghi chú: - Khách hàng vừa mua mới, 
thiết bị được lây ra khỏi kho, không cần reset - Nếu trong các bước trên, 

Bước 3: Xác định và kiểm tra lại nguồn máy Đợi app VHome nhận diện thiết bị, 
kiểm tra nguồn thiết bị đã có chưa. Nếu có điện, hãy chọn hộp kiểm Thiết bị được 
bật nguồn, sau đó chọn Tiếp theo. Bước 4: Khởi động thiết bị camera - Đối với 
camera trong nhà: Trên màn hình Start Device, nếu thiết bị đã được cắm điện và đèn 
nhấp nháy màu xanh lục, hãy nhấp vào Device Started and Working for the Eirst 
Time. - Đối với camera ngoài trời: Tại màn hình "Start Device”, nếu thiết bị đã được 
căm điện và đèn nhấp nháy màu xanh lục, hãy kiểm tra "Đèn nhấp nháy màu xanh 


lam". Sau đó chọn Tiếp theo. Chú ý giữ kết nối với nguồn điện cho đến khi thiết bị 
khởi động hoàn toàn đề tránh làm gián đoạn quá trình. Bước 5: Chọn wifi cho thiết 
bị. Khách hàng chọn wiñi và nhập mật khâu để kết nối, sau đó bấm “Tiếp theo”. 
Bước 6: Kết nói thành công Sau khi kết nối thành công, thiết bị sẽ chuyển sang màn 
hình hiễn thị camera đã kết nối. 

Nếu kết nối không thành công, vui lòng đặt lại thiết bị và quét mã QR đề kết nối lại. 
Chọn biểu tượng VHome đề xem hình ảnh trực tiếp từ camera. Chất lượng hình ảnh 
rõ nét và không có độ trễ. Bước 7: Đặt tên camera và bật thông báo Khi bạn đã hoàn 
thành tất cả các bước, bạn sẽ được đưa đến cài đặt Thông báo khi có biến động. Bạn 
nên gõ tiếng Việt không dấu đề tránh bị lỗi font chữ. Đi loanh quanh trước máy vài 
vòng để test camera, sau đó xem lại video đã lưu trữ, xem lại video để thấy hình ảnh 
rõ nét và âm thanh trong trẻo là xong. Như vậy qua bài viết trên chắc các bạn đã biết 
cách tải và sử dụng ứng dụng VHome để quản lý Home Camera Viettel rồi phải 
không? Mọi thắc mắc về ứng dụng camera gia đình Viettel hay có nhu cầu lắp đặt 
camera giám sát vui lòng gọi đến hotline 18008168 (miễn phí) để được hỗ trợ ngay 
nhé! 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/huonøg-dan-taI-va-su-dunø-unø-dunø-vhome- 


don-g1an-nhanh-chong/19436360 


